Tác động của thực hành kê toán quản trị đến hiệu quả hoạt động doan... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29385 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Forecast Revie ®) nì ÍÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Tác động của thực hành kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt 
động doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam 

09:55 | 31/07/2024 

BE Nghiên cứu này sẽ đánh giá mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 


¬ trường hợp doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. 
ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh 


Học viện Chính sách và Phát triển 
Tóm tắt 


Nghiên cứu này điều tra mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của các công ty dệt may tại Việt 
Nam thông qua thu thập 228 phiếu khảo sát bằng hình thức trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Thực hành kế toán 
quản trị có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở cả khía tài chính và phi tài chính. Những phát hiện 
này cung cấp cái nhìn rõ hơn về thực hành kế toán quản trị trong bối cảnh thị trường mới nổi như Việt Nam. 


Từ khóa: hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, thực hành kế toán quản trị, ngành công nghiệp dệt may 
GIỚI THIỆU 


Kế toán quản trị là một bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản lý tại doanh nghiệp thông qua các báo cáo kế 
toán nội bộ và tập trung vào việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi các 
doanh nghiệp mở rộng hoạt động ở quy mô toàn cầu, để đối phó với môi trường cạnh tranh khốc liệt, thông tin kế toán quản 
trị ngày càng phải được các doanh nghiệp sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định (Hoque và cộng sự, 
2001), cũng như dự báo và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp. Mặc dù có vai trò trong việc lập kế hoạch, tổ chức, kiểm 
soát, đánh giá và ra quyết định, song kế toán quản trị được áp dụng hạn chế trong các doanh nghiệp Việt Nam, trong khi đó, 
kế toán tài chính lại được chú trọng hơn (Trần Ngọc Hùng, 2016). Câu hỏi đặt ra là liệu thực hành kế toán quản trị có thể 
mang lại hiệu quả cao hơn cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường hay không? 
Do vậy, nghiên cứu này sẽ đánh giá mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp — 
trường hợp doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 


ối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được nhiều tác giả nghiên cứu 
rước đây. Kết quả nghiên cứu của Albernethy và Guthrie (1994), Chong và Chong (1997), Mia và Clarke (1999), Duh và cộng 
sự (2009) cho thấy, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động. Chenhall và 
Langfield-Smith (1998) đã phát hiện rằng, việc sử dụng nhiều hơn các công cụ kế toán quản trị tiên tiến, như các chương 
rình cải thiện chất lượng, chuẩn mực và quản lý dựa trên hiệu suất... sẽ dẫn đến hiệu suất cao. Baines và Langfield-Smith 
2008) xác nhận rằng, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị hiện đại có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động. 
Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động 
hoặc tìm thấy mối quan hệ ngược giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Agbejule (2005) 
khẳng định, việc sử dụng các công cụ kế toán quản trị hiện đại có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Banker và cộng sự (2008) phát hiện rằng, việc áp dụng phương pháp ABC không cải thiện hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp. 


Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) đã chỉ ra rằng, càng nhiều công ty áp dụng kế toán quản trị, hiệu 
quả hoạt động của họ (cả về tài chính và phi tài chính) sẽ càng cao. Các nghiên cứu sau này, như: Trần Thị Trinh (2018), 
Trịnh Hiệp Thiên (2019), Lê Thị Mỹ Nương (2020), Đỗ Thị Hương Thanh (2020)... cũng cho thấy kết quả tương tự. 


Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 


Mặc dù mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại nhiều quốc gia có nhiều 
kết quả không nhất quán trong các nghiên cứu, song có thể thấy vai trò của kế toán quản trị trong việc cung cấp nhiều 
thông tin hữu ích cho các nhà quản lý sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động. Trong khung khổ nghiên cứu, 


lofó6 7/31/2024, 12:09 PM 


Tác động của thực hành kê toán quản trị đên hiệu quả hoạt động doan... 


2of6 


bài viết này kỳ vọng rằng, thực hành kế toán quản trị (thể hiện qua các khía canh: tính giá, dự toán, kế toán quản trị chiến 
lược, đánh giá hiệu suất, hỗ trợ ra quyết định) sẽ giúp các nhà quản lý các doanh nghiệp trong ngành dệt may tại Việt Nam 
cải thiện hiệu quả hoạt động. Kết quả không chỉ được xem xét từ góc độ tài chính, mà còn từ khía cạnh phi tài chính (khách 
hàng, quy trình nội bộ, phát triển doanh nghiệp) khi ngành dệt may cũng đã thay đổi đáng kể phương pháp quản lý trong quá 
trình hội nhập. Do đó, các giả thuyết sau đây được đề xuất: 


HT: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 


H2: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt tài chính. 


H3: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt khách hàng. 


H4: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt quy trình nội bộ. 


H5: Thực hành kế toán quản trị làm tăng Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp về mặt phát triển. 


Mô hình khái niệm có thể được mô tả tại Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu 


Tính giá (COS) Tài chính (FIN) 


Dự toán (BUD) 


ˆ 


Khách hàng (CUS) 


* 
^ 


DOANH NGHIẸP (FP) 


Kế toán quản trị chiến lược (SMA) 


H 


Quy trình nội bộ 
(INPRO) 


‹ 


ˆ 


Đánh giá hiệu suất (PEV) 


Phát triển doanh 


nghiệp (LAD) 


(SaVW) ïM.L NYÒ NVOL 33 HNVH 2.1H.L 
HIỆU QUÁ HOẠT ĐỘNG 


Hỗ trợ ra quyết định (DEC) 


Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp đo lường 


Bảng câu hỏi được phát triển dựa trên các nghiên cứu trước đây. Trong đó, thang đo Thực hành kế toán quản trị được được 
kế thừa từ nghiên cứu của Abdel-Kader và Luther (2008), Chenhall và Langfield-Smith (1998), Luther và Longden (2001), Wu 
và cộng sự (2007), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) và Nguyễn Thị Phượng Dung (2021). Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp được 
đo lường dựa trên các nghiên cứu của Chenhall và Langfield-Smith (1998), Douglas (1998), Hoque và cộng sự (2001), 
Moneva và Ortas (2010), Tuan Mat và Smith (2014). 


Dữ liệu nghiên cứu 


Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, bài viết tiến hành kiểm tra giả thuyết dựa trên phương pháp tam giác hóa (Cunningham 
và cộng sự, 2000). Tác giả kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để nâng cao hiểu biết về mối quan 
hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Các phương pháp thu thập và diễn giải dữ liệu được 
sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm phương pháp khảo sát (bằng cách sử dụng bảng câu hỏi trực tuyến) và phỏng vấn 
sâu xác nhận. Bảng câu hỏi được phân phối đến người tham gia dưới dạng trực tuyến được tạo bằng Google Docs. 


Khung mẫu cho nghiên cứu này được xây dựng từ danh bạ các công ty dệt may tại Việt Nam được liệt kê trong Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam. 270 công ty dệt may được sử dụng làm danh sách gửi thư cho nghiên cứu này. Sau khi lọc bỏ các câu trả lời 
không cẩn thận và sai sót, số lượng mẫu cuối cùng được sử dụng là 228. Thời gian khảo sát được tiến hành từ tháng 
01/2024 đến tháng 5/2024 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Độ tin cậy của thang đo 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29385 


7/31/2024, 12:09 PM 


Tác động của thực hành kê toán quản trị đên hiệu quả hoạt động doan... 


3of6 


Bảng 1 cho thấy, các giá trị của hệ số tải đều > 0.6. Đây là mức chấp nhận được đối với các biến quan sát trong một yếu tố. 


Hệ số Cronbachs Alpha đều > 0.6 và các giá trị của thang đo dao động từ 0.842 đến 0.979. Các giá trị của CR đều > 0.7 và 
AVE đều > 0.5. Điều này cho thấy rằng, các thang đo trong dữ liệu nghiên cứu là phù hợp và đủ độ tin cậy để tiến hành các 
bước phân tích tiếp theo. Cũng theo Bảng 1, kết quả về mức độ giá trị phân biệt dựa trên chỉ số Fornell-Lareker đều đạt yêu 
cầu. Giá trị AVE của mỗi yếu tố lớn hơn sự tương quan giữa yếu tố đó và các yếu tố khác. Như vậy, các thang đo trong mô 
hình đảm bảo tính phân biệt. 


Bảng 1: Kết quả kiểm tra độ tin cậy của thang đo 


AVE CR Cronbachs Alpha Biến Hệ số tải 
COSI 0.943 
COS2 0.906 
Tính giá 0.882 0974 |0.958 COS3 0.941 
COS4 0.949 
COS5 0.888 
BUD1 0.888 
BUD2 0.951 
Dự toán 0.835 0962 |0.952 BUD3 0.891 
BUD4 0.930 
BUD5 0.908 
DEC2 0.902 
DEC3 0.928 
Bế BỊ di | 0976  |0.969 DEC4 0.984 
DEC6 0.965 
DEC8 0.941 
SMA10 0.953 
. tp g72 0971 |0.963 : = sa 
SMA7 0.954 
PEV2 0.934 
He) giá hiệu o s+e 0956  |0.939 PEV3 0.915 
PEV4 0.96 
CUSI 0.957 
CUS2 0.964 
Kháchhàng  |0.904 0974 |0.964 
CUS3 0.911 
CUS 8 0.969 
FIN1 0.803 
FIN 2 0.932 
FIN 3 0.834 
Tài chính 0.775 0954 |0.941 
FIN 4 0.913 
FIN 5 0.924 
FIN7 0.868 
Phát triển doanh | 0.836 0953 |0.933 LAD1 0.933 
pi1ệp LAD2 0.956 
LAD 3 0.814 
LAD 6 0.948 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29385 


7/31/2024, 12:09 PM 


Tác động của thực hành kê toán quản trị đến hiệu quả hoạt động doan... 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29385 


INPRO1 0.839 

INPRO 2 0.952 
Quy trình nội bộ | 0.828 0.951 0.930 

INPRO 3 0.923 

INPRO 4 0.922 


Nguồn: Tác giả tính toán 
Phân tích hồi quy 


Dựa trên kết quả phân tích trong Bảng 2, có thể thấy giả thuyết H1 có hệ số B = 0.635 và giá trị t-statistic là 6.247 (p-value = 
0.00 < 0.05), điều này cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực giữa Thực hành kế toán quản trị và Hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Như vậy, mức độ áp dụng Thực hành kế toán quản trị trong một doanh nghiệp càng cao, 
thì sẽ càng tăng hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp. Kết quả này phù hợp với những quan sát của các tác giả: 
Chenhall (2003), Otley (1980), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012). 


4of6 


Bảng 2: Kiểm tra giả thuyết 


Giả thuyết Hệ số t-value p-value Kết luận 

1 MAPSs -> PER 0.635 6.247 0.000 Chấp nhận 

2 MAPSs —› FIN 0.885 9.919 0.000 Chấp nhận 

3 MAPSs —> INPRO 0.698 7.956 0.000 Chấp nhận 

4 MAPSs —› CUS 0.824 10.556 12.225 Chấp nhận 

5 MAPSs —› LAD 0.864 12 22215) 12225 Chấp nhận 
Nguồn: Tác giả tính toán 
Tiếp theo, bài viết nghiên cứu tác động của việc áp dụng Thực hành kế toán quản trị lên các khía cạnh của Hiệu quả hoạt 


động doanh nghiệp. 


Theo kết quả Bảng 2, giả thuyết H2 có hệ số B = 0.885 và giá trị t-statistic = 9.919 (p-value = 0.00 < 0.05), nghĩa là tồn tại 
mối quan hệ giữa Thực hành kế toán quản trị và Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp về mặt tài chính. Do đó, giả thuyết H2 
được chấp nhận. Nói cách khác, tồn tại tác động tích cực của thực hành kế toán quản trị lên hiệu quả tài chính của các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu trước đây của Chenhall (2003), Abernethy và 
Bowens (2005), Cadez và Guiding (2008), Dul và cộng sự (2009), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Đỗ Thị Hương Thanh (2019), 
Lê Thị Mỹ Nương (2020). 


Ở góc độ phi tài chính, Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động oanh nghiệp về mặt quy 
trình nội bộ, với hệ số B = 0.698 và giá trị t-statistic = 7.956 (p = 0.00 < 0.05). Kết quả này tương tự với công trình trước đây 
của Perera, Harrison và Poole (1997); Lê Xuân Bình (2016). 


Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, Thực hành kế toán quản trị có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh 
nghiệp về mặt khách hàng, với hệ số B = 0.824 và giá trị t-statistic = 10.556 (p = 0.00 < 0.05). Kết quả này trùng khớp với 
công trình trước đây của Anderson, Fornell và Lehmann (1994), Lê Xuân Bình (2016). Điều này cho thấy rằng, các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam áp dụng kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho lãnh đạo, từ đó góp phần đảm bảo thời gian 
giao hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện sự hài lòng của khách hàng, từ đó tăng thị phần của doanh nghiệp 
trên thị trường. 


Cuối cùng, Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp về mặt phát triển, với hệ 
số B = 0.864 và giá trị t-statistic = 12.225. Kết quả này trùng khớp với công trình trước đây của Anderson, Fornell và 
Lehmamn (1994), Lê Xuân Bình (2016). 


Như vậy, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi áp dụng nhiều công cụ kế toán quản trị hơn, sẽ tăng hiệu quả hoạt động 
của mình trên tất cả các khía cạnh: tài chính, quy trình nội bộ, khách hàng và phát triển. 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 


Thông qua việc sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến với 228 phiếu khảo sát hợp lệ, bài viết đã phân tích và đánh giá 
mối quan hệ giữa Thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, 
việc áp dụng Thực hành kế toán quản trị có tác động tích cực và đáng kể đến Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, bao gồm 
cả hiệu quả tài chính và phi tài chính. Cụ thể, các công ty dệt may áp dụng thực hành kế toán quản trị đã cải thiện rõ rệt hiệu 
quả tài chính, như: tăng doanh thu, giảm chỉ phí và nâng cao lợi nhuận. Đồng thời, hiệu quả phi tài chính cũng được cải thiện, 
thể hiện qua việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng, cải thiện quy trình nội bộ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp. Những phát hiện này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong việc hỗ trợ lập kế 
hoạch, kiểm soát và ra quyết định, mà còn cho thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư và chú trọng hơn vào việc 
áp dụng thực hành kế toán quản trị để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và phát triển bền vững (Vuong 


7/31/2024, 12:09 PM 


Tác động của thực hành kê toán quản trị đên hiệu quả hoạt động doan... 


5Sof6 


và Nguyen, 2024). 


Do đó, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, trong thời gian tới, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần tiếp tục 
áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại và tiên tiến, bao gồm sự hỗ trợ lớn từ các công cụ kế toán quản trị. Các công cụ 
kế toán quản trị sẽ cung cấp thông tin hữu ích và kịp thời để giúp các nhà quản lý lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá và ra 
quyết định./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Abdel-Kader, M., Luther, R. (2008), The impact of firm characteristics on management accounting practices: A UK-based 
empirical analysis, The British Accounting Review, 40(1), 2-27. 


2. Abernethy, M.A. và Brownell, P. (2005), The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study, 
Accounting, Organizations and Society, 22(3-4), 245-261. 


3. Agbejule, A. (2005), The relationship between management accounting budgetary behavior and organizational 
performance, Journal of Business Research, 58(4), 324-332. 


4. Albernethy, M. A., Guthrie, C. H. (1994), An empirical assessment of the 'fit' between strategy and management 
information system design, Accounting and Finance, 34(2), 49-66. 


5. Anderson, E.W., Fornell, C., Lehmamn, D.R. (1994), Customer satisfaction, market share, and profitability: findings from 
Sweden, .Journal of Marketing, 58(3), 53-66. 


6. Baines, A., Langfield-Smith, K. (2003), Antecedents to management accounting change: a structural equation approach, 
Accounting, Organizations and Society, 28(7-8), 675-698. 


7. Banker, R. D., Bardhan, I., Chen, T. Y. (2008), The role of manufacturing practices in mediating the impact of activity-based 
costing on plant performance, Accounting, Organizations and Society, 33(1), 1-19. 


8. Cadez, S., Guiding, ©. (2008), An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management 
accounting, Accounting, Organizations and Society, 33(7-8), 836-863. 


9. Chenhall, R. H. (2006), The contingent design of performance measures, Handbooks of management accounting 
research, 1, 683-726. 


10. Chenhall, R. H., Langfield-Smith, K. (1998), The relationship between strategic priorities, management techniques and 
management accounting: an empirical investigation using a systems approach, Accounting, Organizations and Society, 
23(3), 243-264. 


1. Chenhall, R.H. (2003). Managemert control systems design within its organizational context: findings from contingency- 
based research and directions for the future, Accounting, Organizations and Society, 28(2-3),—168. 


2. Chong, V. K., Chong, K. M. (1997), Strategic choices, environmental uncertainty and SBU performance: a note on the 
intervening role of management accounting systems, Accounting and Business Research, 27(4), 268-276. 


3. Cunningham, .J.B., Barling, .J., MacGregor, .J. (2000), Social Exchange, Violence and Partners' Perceptions of Coalitions, 
Violence and Victims, 15(4), 377-392. 


4. Douglas, T.. (1998), Simple, regressive, and contingent approaches for representing causal relationships among quality, 
market share, and financial performance, Decision Sciences, 29(3), 643-663. 


5. Dul, J., Vo, T.V.U., Yoshikawa, T. (2009), Contextual factors in the use of management accounting practices: case studies 
from Vietnam, Journal of Accounting & Organizational Change, 5(3), 380-404. 


6. Duh, R. R., Xiao, J. Z., Chow, C. W. (2009), Chinese firms' use of management accounting and controls: facilitators, 
impedimerts, and performance consequences, .Journal of International Accounting Research, 8(2), 1-30. 


7. Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Mối quan hệ giữa thực hành kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Luận 
án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 


8. Đỗ Thị Hương Thanh (2019), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, Luận án tiến 
Sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 


9. Đỗ Thị Hương Thanh (2020), Ảnh hưởng của áp dụng kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
công nghiệp tại Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, 36(4), 54-66. 


20. Hoque, Z., Mia, L, Alam, M. (2001), Market competition, computer-aided manufacturing and use of multiple 
performance measures: An empirical study, The British Accounting Review, 33(1), 23-45. 


21. Lê Thị Mỹ Nương (2020), Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, Luận án tiến 
sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29385 


7/31/2024, 12:09 PM 


Tác động của thực hành kê toán quản trị đến hiệu quả hoạt động doan... 


6of6 


22. Lê Xuân Bình (2016), Vai trò của kế toán quản trị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất Việt 
Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 


23. Luther, R.G. và Longden, S. (2001), Management accounting in companies adapting to structural change and volatility in 
transition economies: a South African study, Management Accounting Research, 12(3), 299-320. 


24. Mia, L, Clarke, B. (1999), Market competition, management accounting systems and business unit performance, 
Management Accounting Research, 10(2), 137-158. 


25. Moneva, .J.M. và Ortas, E. (2010), Corporate environmental and financial performance: a multivariate approach, 
Industrial Management & Data Systems, 110(2), 193-210. 


26. Nguyễn Thị Phượng Dung (2021), Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hành kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất 
Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 37(1), 38-50. 


27. Otley, D. (2016), The contingency theory of management accounting and control: 1980-2014, Management accounting 
research, 31, 45-62. 


28. Perera, S., Harrison, G. và Poole, M. (1997), Customer-focused manufacturing strategy and the use of operations-based 
non-financial performance measures: a research note, Accounting, Organizations and Society, 22(6), 557-572. 


29. Trần Ngọc Hùng (2016), Kế toán quản trị: Thực trạng và giải pháp tại các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kế toán và 
Kiểm toán, 6, 3-9. 


30. Trần Ngọc Hưng (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hành kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí 
Phát triển Khoa học và Công nghệ, 19(M1), 85-97. 


31. Trần Thị Trinh (2018), Ảnh hưởng của thực hành kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất 
tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, 76(3), 24-35. 


32. Trịnh Hiệp Thiên (2019), Tác động của thực hành kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 31 (2), 45-57. 


33. Tuan Mat, R.C., Smith, M. (2014), The impact of changes in environment, technology and contemporary issues on cost 
accounting practice, Australian Accounting, Business and Finance .Journal, 8(2), 55-76. 


34. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024), Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories, 
AISDL. 


35. Wu, .J., Boateng, A. và Drury, C. (2007), An analysis of the adoption, perceived benefits, and expected future emphasis of 
western management accounting practices in Chinese SOEs and JVs, The International Journal of Accounting, 42(2), 
171-1885. 


Ngày nhận bài: 20/6/2024; Ngày phản biện: 15/7/2024; Ngày duyệt đăng: 30/7/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tac-dong-cua-thuc-hanh-ke-toan-quan-tri-den-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nghien- 
cuu-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-det-may-viet-nam-29385.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29385 


7/31/2024, 12:09 PM 


